5 Tác nhân chính trực tiếp gây nghẹt cống 
thoát nước tại các gia đình 


Tắc cống được xem là vấn đề rất phổ biến hiện nay tại các hộ gia đình, 
doanh nghiệp, và trên rất nhiều tuyển đường. Trước khi có biện pháp thông 
tắc cống thì chúng ta phải làm tìm hiểu kỹ nguyên nhân gây nào gây hiện 
tượng tắc cống. 


Chúng tôi sẽ gửi tới bạn 5 nguyên nhân chính gây tình trạng tắc cống. 


*#t Kinh nghiệm chọn công ty hút hầm cầu uy tín: 


https://www.flickr.com/people/ruthamcauphuloc/ 
1. Rác thải 


Rác thải là nguyên nhân chủ yếu gây nghẹt cống thoát nước. Rác thải rất đa 
dạng, có thể là tóc rối, chất tẩy rửa xà phòng, chất béo, các loại dầu mỡ, các 
loại thực phẩm dư thừa, giấy vệ sinh, vật cứng... Những chất thải này bị mắc 
kẹt giữa các ống thoát nước và đường ống dưới dòng chảy. Nếu như lượng 
rác thải còn ít thì hiển nhiên nó chưa thể gây nghẹt đường ống thoát nước. 
Nhưng theo thời gian, khi mà lượng rác thải lớn dần, chúng sẽ tích tụ thành 
những khối chất thải hình dạng to lớn là nguyên nhân trực tiếp ngăn chặn 
dòng nước chảy trong ống cống. Sau đó, chúng sẽ gây nên hiện tượng tắc 
cống thoát nước. 


Tình trạng tắc nghẽn có thể được tích tụ theo thời gian và chúng ta hoàn 
toàn có thể nhận thấy được một số dấu hiệu cảnh báo sớm như: các âm 
thanh rít rít sau khi xả nước trong nhà vệ sinh, tình trạng mực nước trong 
bồn rửa thoát chậm, xuất hiện mùi hôi từ bồn rửa hoặc từ cống rãnh bốc 
lên... 


2. Mưa bão 


Khi xảy ra bão hay mưa lớn sẽ kéo theo nhiều lá cây, cùng các loại bụi bẩn, 
rác thải chặn kín các cống rãnh. Điều này sẽ làm cho lượng nước lớn sau 
trận mưa đổ về đây sẽ không thể nào thoát đi được. Tình trạng ngập nước ở 
hầu hết các tuyến phố tại nước ta. Bạn cần biết rằng, cống rãnh bị tắc 
nghẽn sau mỗi trận mưa bão được xem là hiện tượng khá phổ biến, nó là 
nguyên nhân gây cản trở giao thông và để lại hàng loạt thiệt hại cho người 
dân. 


**+* Nhận diện công ty Rút Hầm Cầu Giá Rẻ Tại TPHCM: Uy Tín - Chất 
Lượng - 0932.171.262 


3. Đường ống thoát nước bị hỏng 


Khi đường ống thoát nước bị hỏng cũng là nguyên nhân gây tắc cống. Nếu 
như đường ống bị hỏng, bị tình trạng sụt hoặc bị vỡ với nguyên nhân do quá 
trình lắp đặt đường ống không chuẩn, hoặc do chúng ta sử dụng loại đường 
ống rẻ tiền, loại kém chất lượng hoặc có thể do rễ cây dưới lòng đất gây 
thiệt hại cho đường ống. 


Vấn đề sửa chữa đường ống ngầm bị hỏng gây nên rất nhiều khó khăn và 
tốn kém. Giữa hệ thống đường ống chằng chịt và ngốn ngang thì để có thể 
xâm nhập vào đường ống bị hỏng là điều tương đối khó khăn. Do đó, bạn 
cần sử dụng đường ống ngầm có chất lượng tốt để khi đường ống nằm trong 
lòng đất, khi chịu nhiều tác động từ khí hậu, rác thải và rất nhiều nhân tố 
khác thì nó vẫn có sức bền và không bị vỡ nứt. 


4. Lắp đặt đường ống không chính xác 


Trong quá trình chúng ta lắp đặt đường ống sẽ có thể xảy ra tình trạng lắp 
trệch đường ống, có thể do đặt đường ống không chính xác... Chúng ta khó 
lòng mà hiểu rõ nguyên lý của đường ống và các công việc cần thiết khi tiến 
hành lắp đặt đường ống. Bạn cần nhờ thợ chuyên lắp đặt đường ống nước hỗ 
trợ thay cho việc bạn tự lắp đặt. Nếu bạn làm công việc này không chính xác 
sẽ khiến gây hỏng các bộ phận khác của đường ống và sẽ gây hiện tượng tắc 
cống về sau. 


**©* Điều cần chú ý khi tìm đơn vị thi công Rút hầm cầu 
5. Vấn đề lưu lượng nước 


Nước không chảy lên dốc nên vấn đề thoát nước là đều thuộc về lực hấp 
dẫn. Quan trọng nhất vẫn là ống được cài đặt một cách chính xác để có thể 
đảm bảo lưu lượng nước đầy đủ. Khi cống rãnh bị tắc thì có rất nhiều lý do 
khác nhau. Do đó, điều quan trọng là bạn cần phải hiểu được nguyên nhân 
của hệ thống thoát nước. 


Nhưng nếu vào mùa mưa lũ, lúc này lượng nước quá lớn thì hệ thống cống 
sẽ không thể dung nạp hết được, thậm chí chưa kể đến các nhân tố rác thải 
sẽ là nguyên nhân ngăn chặn dòng chảy của nước trong các đường ống. Do 
đó, trừ những cống lớn có khả năng thoát nước nhanh, còn lại đường ống 
nhỏ tại ngõ ngách của các hộ gia đình thì rất hay bị tình trạng tắc nghẽn 
nếu lưu lượng nước quá lớn. 


Sau khi áp dụng các cách thông tắc bồn cầu mà vẫn chưa hiệu quả, bạn hãy 
gọi cho đơn vị rút hầm cầu Phú Lộc vì công ty này có uy tín rất cao với 
hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Chắc chắn sẽ giúp bạn xử lý chống 
nghẹt bồn cầu, sàn toilet hiệu quả mà giá thành dịch vụ lại rẻ nhất thị 
trường. Số Hotline: 0932.171.262 


